Bệnh  thiếu  máu 
Thalassemia 


đối  với  dân 
Á Châu 


Vietnamese 


AAPCHO 


Association  of 
Asỉan  Paci/ic 
Community  Health 
Organizations 


Bênh  Thiếu  Máu  Thalassemỉa  là  gì  ? 

Bênh  thiếu  máu  Thalassemia  là  sự  rối  loạn 
về  máu  gây  ra  bởi  di  truyền.  Nguời 
mắc  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  không 
có  khả  năng  tạo  đủ  huyết  cầu  tố  trong  hồng 
huyết  cầu  của  họ.  Huyết  cầu  tố  là  một  bộ  phận 
của  hồng  huyết  cầu  giúp  cho  việc  lấy  duỡng  khí 
trong  phổi  để  cung  ứng  cho  các  bộ  phận  khác 
trong  cơ  thễ.  Tất  cả  các  tế  bào  trong  cơ  thể 
đều  cằn  phải  có  duỡng  khí.  Nếu  không  đủ 
huyết  cầu  tố  trong  hồng  huyết  cầu,  thì  duỡng 
khí  không  đuợc  đua  đến  các  bộ  phận  khác 
trong  cơ  thể.  Các  tế  bào  sẽ  không  hoạt  động 
đúng  mức  khi  thiếu  dưỡng  khí. 

Tại  Sao  Bạn  Mắc  Bènh  Thiếu  Máu  Thalassemỉa  ? 

Bạn  chi  có  thể  mắc  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia 
bơi  di  truyền  mà  thôi.  Bạn  không  thể  bị  lây  bởi 
người  khác  được.  Tất  cả  chúng  ta  đều  di  truyền 
lại  những  khối  yếu  tố  di  truyền  cấu  tạo  nhỏ  xíu 
từ  cha  mẹ.  Những  yếu  tố  di  truyền  này  sẽ  quyết 
định  dáng  vóc  chúng  ta.  Chúng  cấu  tạo  màu 
con  mắt  và  sợi  tóc  chúng  ta  và  cũng  giải  thích 
sự  giống  nhau  của  những  người  cùng  dòng  họ 
dù  trải  qua  nhiều  thế  hệ.  Ngoài  đặc  tính  về  cơ 
thề,  yếu  tố  di  truyền  còn  đóng  vai  trò  đối  với 
nhiều  chứng  bệnh.  Đó  là  lý  do  tại  sao  có  vài 
chứng  bệnh  thường  xảy  ra  trong  gia  đình.  Yếu 
tố  di  truyền  ,^^tạo  ra  huyết  cằu  tố,  đồng  thời 


cũng  truyền  những  nhược  điểm,  những  vấn  đề, 
những  bệnh  tật  của  cha  mẹ  cho  con  cái  họ. 

Ai  Bị  Di  Truyền  Bênh  Thiếu  Máu  Thalassemia? 

Người  nào  có  cha  mẹ  mang  yếu  tố  di  truyền 
đều  có  thể  thứa  kế  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia. 
Bệnh  này  rất  phổ  biến  ở vùng  Địa  Trung  Hải 


(Hy  Lạp  và  Ý),  Trung  Đông  (I-Ran,  Do  Thái 
và  Thô  Nhĩ  Kỳ),  Phi  Châu,  Á Châu  (Trung 
Quốc,  Thái  Lan  và  Phi  Luật  Tân)  và  Đông 
Nam  Á.  Trong  nhóm  những  sắc  tộc  này,  người 
Đông  Nam  Á là  dân  mắc  bệnh  này  nhiều  nhất. 

B.ênh  Thiếu  Máu  Thalassemìa. 

Có  hai  loại  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia.  Bệnh 
thiếu  máu  Thalassemia  loại  Alpha  và  bệnh  thiếu 
máu  Thalassemia  loại  Beta. 

Bềnh  Thỉếu  Máu  Thaỉassemỉa  Loại  Alpha. 

Bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  loại  Alpha  là  bệnh 
rất  trầm  trọng  trong  tắt  cả  các  trường  hợp  gây  ra 
tình  trạng  thiếu  nước  trong  thai  nhi  (thai  chết 
trong  bụng  mẹ  hoặc  chết  lúc  sinh  ra)  và  gây  ra 
nhiều  vấn  đề  cho  người  mẹ.  Bào  thai  đã  bị 
nhiễm  bệnh  trong  tử  cung  và  chết  lúc  chào  đời 
hoặc  chết  sau  khi  sinh  ra  không  bao  lâu. 

Loại  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  Alpha  khác  có 
tên  là  Bệnh  Huyết  cằu  Tố.  Bệnh  này  sẽ  làm  cho 
cơ  thể  sản  xuất  hồng  huyết  cầu  kêm  đi,  vì  vậy  sẽ 
gây  ra  nhiều  vấn  đề  khó  khăn  cho  sức  khỏe. 

Bềnh  Thỉếu  Máu  Thalassemỉa  loại  Beta. 

Bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  loại  Beta  (còn  gọi  là 
Bệnh  Cooley’s)  thường  không  có  dấu  hiệu  rõ  rệt 
lúc  sinh  ra,  nhưng  triệu  chứng  sẽ  xuất  hiện  khi 
đứa  bê  sinh  ra  được  3 tháng.  Đứa  bé  bắt  đầu  có 
nước  da  xanh  xao,  lười  ăn,  dễ  cáu  và  chậm  lớn. 
Nếu  không  định  bệnh  được,  cơ  cấu  xương  của 


1 


đứa  bé  thay  đổi,  tình  trạng  thiếu  máu  táng  dần 
(không  đủ  hồng  huyết  cầu)  và  đứa  bé  có  thể  bị 
chết  nếu  không  đucỵc  chữa  trị  sớm.  Đứa  bé  mắc 
bệnh  thiếu  máu  loại  Beta  chủ  yếu  phải  đuợc 
truyền  máu  mỗi  tháng  để  bảo  tồn  sinh  mạng. 

Loại  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  khác  là  bệnh 
thiếu  máu  Thalassemia  cấp  Trung  và  loại  bệnh 
thiếu  máu  Thalassemia  E-Beta.  Hai  loại  này 
tuơng  đối  nhẹ  trong  tất  cả  các  truờng  hợp.  Tuy 
nhiên,  chúng  vẫn  làm  cho  cơ  thể  không  sản  xuất 
đủ  hồng  huyết  cằu  và  bệnh  nhân  có  thể  bị  mệt 
mỏi,  chậm  lớn,  dễ  bị  lây  bịnh  truyền  nhiễm  và  có 
thể  gây  ra  nhiều  vấn  đề  khác  cho  sức  khoẻ.  Hơn  thế 
nữa,  nhiều  người  bị  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia 
E-Beta  có  thể  phải  tiếp  máu  thường  xuyên. 

Đặc  Tính  Di  Truyền  về 
Bènh  Thỉếu  Máu  Thalassemỉa. 

Đặc  tính  di  truyền  của  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia 
loại  Alpha  và  Beta  là  các  dạng  phổ  biến  nhất  trong 
bệnh  thiếu  máu  Thalassemia.  Nó  không  phải  là 
bệnh  tật.  Người  có  đặc  tính  di  truyền  bệnh  thiếu 
máu  Thalassemia  vẫn  sống  lành  mạnh  và  sức 
khỏe  họ  không  thấy  có  vấn  đề  gì. 

Làm  Cách  Nào  Có  Thể  Biết  Mình  Có  Đăc  Tính 
Di  Truyền  Bènh  Thiếu  Máu  Thaỉassemỉa  ? 

Có  nhiều  phương  pháp  thử  nghiệm  để  tìm  ra 
bạn  có  mang  đặc  tính  di  truyền  của  bệnh  thiếu 
máu  Thalassemia.  Loại  thử  nghiệm  sơ  khởi  là 
lấy  vài  giọt  máu  tứ  đầu  ngón  tay  bạn  để  thử 
xem  máu  bạn  có  vấn  đế  gì  hay  không.  Nếu  có 
gì  khác  thường,  loại  thử 
nghiệm  khác  gọi  là 
Hemoglobin. 


Hiện  Tượng  Điện  Chuyển  có  thể  được  tiến  hành. 
Loại  thử  nghiệm  này  chi  cần  chút  ít  lượng  máu  mẫu 
lấy  trong  tĩnh  mạch  để  xác  định  chứng  bệnh. 

Bạn  Có  Thể  Làm  Gì  Để  Gỉảm  Mối  Lo  Âu 
Đối  Với  Bènh  Thiếu  Máu  Thaỉassemỉa  ? 

IBạn  nên  tìm  hiểu  nhiều  hơn  đối  với  bệnh 
thiếu  máu  Thalassemia.  Bạn  cần  hiểu  rõ  bệnh 
này  là  bệnh  gì,  ai  có  thể  bị  ảnh  hưởng,  và  tại 
sao  thử  nghiệm  là  việc  cằn  thiết.  Bạn  nên  hỏi 
bác  sĩ  hoặc  trung  tâm  khám  bệnh  về  việc  này. 

2 Bạn  có  thể  đi  thử  nghiệm  để  tìm  đặc  tính  di 
truyền  của  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia.  Bạn 
có  thể  tìm  ra  bạn  có  phải  là  người  mang  đặc  tính 
di  truyền  và  gia  đình  bạn  có  đặc  tính  di  truyền. 

3 Đối  với  vợ  chồng  nếu  đều  đã  bị  xác  nhận  là 
mang  đặc  tính  di  truyền  bệnh  thiếu  máu 
Thalassemia,  sự  hướng  dẫn  về  di  truyền  học  có 
thể  giúp  bạn  tránh  những  nguy  hiểm  có  thể  xảy 
ra  trong  khi  mang  thai. 

4 Thử  nghiêm  đứa  bé  sơ  sinh  của  bạn  có  thể 
tìm  được  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  sớm 
hơn.  Một  khi  đã  biết  là  có  bệnh,  đứa  bé  bạn 
cần  phải  được  chứa  trị  sớm  và  chăm  sóc  cặn 
kẽ  hơn. 


Điểm  Nèn  Lưu  Ý Đối  Với 
Bènh  Thiếu  Máu  Thalassemỉa. 

IBệnh  thiếu  máu  Thalassemia  là  một  bệnh 
khác  thường  về  máu  gây  ra  bởi  sự  di  truyền, 
có  nghĩa  là  nó  được  di  truyền  từ  thế  hệ  này 
qua  thế  hệ  khác. 

2 Bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  lan  tràn  khá  nhiều 
trong  người  Á Châu,  đặc  biệt  là  người  Đông 
Nam  Á. 


3  Nếu  có  đặc  tính  di  truyền  của  bệnh,  bạn 
không  bị  ảnh  huởng  gì  cả  mà  chì  mang  phải 
một  yếu  tố  di  truyền  của  bệnh  này.  Bạn  vẫn 
sống  bình  thuờng  nhung  có  thế  có  hiện  tượng 
thiếu  máu  nhẹ. 

4  Nếu  cặp  vợ  chòng  mang  bệnh  thiếu  máu 
Thalassemia  mà  muốn  có  con  thì  rất  có  thể 
đứa  bé  còn  trong  bào  thai  sẽ  bị  bệnh  này  và 
khi  sinh  ra  đứa  bé  tất  nhiên  sẽ  mắc  bệnh  thiếu 
máu  Thalassemia. 

5  Có  nhiều  phương  pháp  thử  máu  để  xác  định 
bạn  có  mang  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia 
hay  không.  Khi  bạn  và  người  vợ  hoặc  chồng 
của  bạn  được  xác  định  là  mang  bệnh,  bạn  sẽ  có 
quyết  định  hữu  hiệu  hơn  về  kế  hoạch  gia  đình. 

6  Nhiều  loại  bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  có 
thể  chữa  trị  được.  Nếu  biết  được  con  bạn  bị 
mắc  bệnh,  bạn  có  thể  cứu  được  tính  mạng  của 
nó.  Việc  chuẩn  đoán  sớm  rất  là  quan  trọng. 

Cằn  Liên  Lạc  Với  Ai  Để  Biết  Thêm  Chi  Tiết  ? 

Bệnh  thiếu  máu  Thalassemia  rất  phổ  biến  trong 
cộng  đồng  người  Á Châu  (đặc  biệt  là  dân  Đông 
Nam  Á).  Tìm  hiếu  thêm  về  chứng  bệnh  này  có 
thể  bảo  vệ  sức  khỏe  bản  thân  và  gia  đình.  Nếu 
bạn  muốn  có  thêm  tài  liệu  về  bệnh  thiếu  máu 
Thalassemia,  bạn  có  thể  hỏi  bác  sĩ  trong  vùng 
bạn  ở hoặc  trung  tâm  khám  bệnh.  Bạn  cũng  có 
thể  nói  với  họ  về  việc  thử  nghiêm  để  xác  định 
có  đặc  tính  di  truyền  bệnh  thiếu  máu 
Thalassemia. 


This  brochure  is  available  in  English,  Chinese, 
Korean,  Laotian,  Tagalog  and  Vietnamese. 

Copyright  1990.  Association  of  Asian  Paciíic 
Community  Health  Organizations,  310  8th  St., 
Suite  310,  Oakland,  CA  94607,  415/272^9536. 
AU  rights  reserved. 

^unding  provided  by  the  Bureau  of  Matemal  and 
Child  Health  and  Resources  Development. 

1996 


Illustrated  by  Ellen  Joy  Sasaki 
Designed  by  Peter  Matsukawa 


